CÔNG AN TP HẢI PHÒNG 


TÀI LIỆU | 
TUYÊN TRUYỀN 


Một số biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an toàn 
thông tin, phòng chống tội phạm trên mạng Internet 


&) Hotline: 0692785415 
@) Số 3 Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 


hffps://www.facebook.com/ANNINHMANGHP 


CÔNG AN TP HẢI PHÒNG 


LUẬT AN NINH MẠNG 


(Gồm 7 chương 43 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) 


Quy định hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 
không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 


- Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có 
nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối 
an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống 
thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm 
trật tự quản lý kinh tế. 

- Đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân 
dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây 
khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc 
người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 


- Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa 
gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; 
xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá 
hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, 
phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc. 


- Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần 
mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động 
của mạng viễn thông, mạng Internet..; xâm nhập trái 
phép; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt 
động của mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống 
thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở 
dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác. 


- Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; 
đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại 
thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức 
khỏe của cộng đồng; xúi giục, lôi kéo, kích động người 
khác phạm tội. 


- Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ 
an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm 
mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 


CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM VỀ AN 


—:-= =>—= -— 


NINH MẠNG 


- Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp 
mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, 
chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng 
trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng 
về an ninh quốc gia. 


- Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh 
mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, 
trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi 


- Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin 
thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh 
doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng 
tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, 
quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 


- Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi, hủy bỏ hoặc 
làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp 
dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật Nhà nước, bí mật 
công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia 
đình và đời sống riêng tư được truyền đưa, lưu trữ trên 
không gian mạng. 


- Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí 
mật Nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí 
mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy 
định của pháp luật; cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép 
các cuộc đàm thoại. 


- Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật Nhà nước, bí mật 
công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia 
đình và đời sống riêng tư. 


Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/ANNINHMANGHP 


CÁC QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG 


Điều 3 quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 về việc ban hành 
các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 


CÔNG AN TP HẢI PHÒNG 


Quy định 85-QĐÐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư 
Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin 
điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội 


Trách nhiệm của các 
cấp ủy, tổ chức đảng 


1. Quán triệt, tuyên truyền, 
hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực 
hiện nghiêm các quy định của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước liên quan đến 
việc thiết lập và sử dụng các trang 
thông tin điện tử cá nhân trên Inter- 
net, mạng xã hội. 


2. Thường xuyên theo dõi, nắm 
chắc tình hình, kịp thời báo cáo cấp 
có thẩm quyền và phối hợp xử lý 
nghiêm các trang thông tin điện tử 
giả mạo. 


3. Tiếp nhận thông tin từ tổ chức, 
cá nhân phản ánh dấu hiệu vi phạm 
của cán bộ, đảng viên trong việc thiết 
lập và sử dụng trang thông tin điện tử 
cá nhân trên Internet, mạng xã hội. 


4. Khi phát hiện cán bộ, đảng 
viên thuộc quyền có dấu hiệu vi 
phạm Quy định này, tùy theo mức độ, 
cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời xử lý 
hoặc báo cáo cấp trên xử lý theo quy 
định của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước. 


Trách nhiệm của 
cán bộ, đảng viên 
1. Chấp hành nghiêm các quy định của 


Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến 
sứ dụng Internet, mạng xã hội. 


2. Phải khai báo thông tin chính danh 
khi thiết lập và sử dụng các trang thông tin 
điện tử cá nhân; ưu tiên sử dụng tên miền 


“ „ 


SMIÌIIYS 


3. Chủ động sử dụng trang thông tin 
điện tử cá nhân để tuyên truyền thông tin 
chính thống, tích cực; đấu tranh phản bác 
thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù 
địch. 


4. Chấp hành nghiêm các quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an 
ninh, an toàn thông tin. Dừng ngay hoạt 
động, kịp thời thông báo cho cấp ủy, cơ quan 
chức năng và nhà cung cấp dịch vụ khi phát 
hiện trang thông tin điện tử cá nhân có dấu 
hiệu bất thường. 


5, Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung 
thông tin mà mình lưu trữ, truyền đưa, cung 
cấp hoặc tán phát trên trang của mình. 


6. Không cho, cho mượn, cho thuê, bán, 
thế chấp trang thông tin điện tử cá nhân; 
không mượn, thuê, mua, nhận thế chấp trang 
thông tin điện tử cá nhân khác để thực hiện 
hành vi trái quy định của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. 


Fanpage Facebook: htfps://www.facebook.com/ANNINHMANGHP 


Hướng dẫn 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương 
Hướng dẫn thực hiện Quy định 85-QÐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư 


Quy định số 85-QÐ/TW là quy định mới, được ban hành với mục tiêu nâng cao 
hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên 
phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân 
trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo 
đó, có 5 nội dung cơ bản trong Quy định 85 mà các cấp ủy, tổ chức đảng cần triển khai 
thực hiện; 6 nội dung cơ bản về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và 3 hành vi vi 
phạm Quy định 85 mà cán bộ, đảng viên cần tránh. 


Phụ lục 4 của Hướng dẫn đưa ra dấu hiệu nhận diện 
thông tin tích cực và thông tin xấu độc 


Thông tin tích cực 


- Về hình thức: Thông tin tích cực 
thường được đăng, phát trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng của các cơ 
quan báo chí, phát thanh, truyền hình của 
Việt Nam hoặc trên các trang thông tin điện 
tử, trang mạng xã hội chính thức của cơ 
quan Đảng, Nhà nước theo quy định pháp 
luật về báo chí và sở hữu trí tuệ. 

- Về nội dung: Thông tin tích cực thường 
phản ánh một số nội dung như thông tin về 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước; thông tin thời sự về 
các lĩnh vực; thông tin về gương người tốt, 
việc tốt; đấu tranh chống tiêu cực, tệ nạn xã 
hội, lên án cái xấu, cái ác; thông tin chính 
thống về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp; 
thông tin đấu tranh phản bác luận điệu sai 
trái, phản động của các thế lực thù địch và 
các loại tội phạm. 


Thông tin xấu độc 


- Về hình thức: thông tin xấu độc thường 
được đăng, phát trên các phương tiện truyền 
thông của các tổ chức, cá nhân chống phá 
Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước 
CHXHCN Việt Nam; thông tin gây giật gân, 
gây sốc, nhưng là nguồn duy nhất; đăng tải 
trên trang giả mạo hoặc gây hiểu lầm là các 
trang thông tin chính thức của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có thẩm quyền... 

- Về nội dung: Thông tin xấu độc thường 
phản ánh một số nội dung như xuyên tạc, phỉ 
báng chính quyền nhân dân; Phủ nhận chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
các nguyên tắc tổ chức của Đảng; hạ thấp, 
phủ nhận những thành quả của cách mạng; 
phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp 
về mọi mặt của Đảng; kích động tư tưởng bất 
mãn, chống đối trong nội bộ; xúi giục, lôi kéo, 
kích động người khác phạm tội,... 


Fanpage Facebook: htfps://www.facebook.com/ANNINHMANGHP 


NHẬN DIỆN 


THÔNG TIN XẤU, ĐỘC, TIN GIẢ, TIN NHẢM TRÊN MẠNG XÃ HỘI 


S = Ế 


CÔNG AN TP HẢI PHÒNG 


CÁC LOẠI THÔNG TIN XẤU ĐỘC, TIN GIẢ, TIN NHẢM TRÊN MẠNG 


Tin xâu, độc Tin giả Tin nhảm 


Tuyên truyền quan Xã 8m h Tin nhảm nhí, 
điểm, tư tưởng sai trái Tin bịa đặt, xuyên không có giá trị, 
thù địch, vô văn hóa, tạc, không đúng gây mất thời gian 
kích động bạo lực, sự thật người xem 
khiêu dâm... 


TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI NGƯỜI 
KHI THAM GIA MẠNG XÃ HỘI 


- Cân nhắc xem nên comment (bình luận), like (thích), share (chia sẻ), dẫn 
link hay không trước một vấn đề nào đó, để tránh việc vô tình trở thành 
cầu nối giúp lan tỏa thông tin xấu, độc. 


- Không nghe, đọc, xem những đài, báo, trang mạng, bài viết, blog, video 
của những phần tử chống đối, phản động có nội dung tiêu cực. Không tán 
phát, chia sẻ thông tin kích động biểu tình. Không tin, nghe, làm theo hay 
ủng hộ lời xúi giục của kẻ xấu có những hành động vi phạm pháp luật. 


- Phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa những thông tin 
chính thống, chất lượng, chuẩn mực. 


Fanpage Facebook: hffps:/www.facebook.com/ANNINHMANGHP 


XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH 
VẺ TRÁCH NHIỆM SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI 


CÔNG AN TP HẢI PHÒNG 


Điều 101 của định 15/2020/NĐ-CP : = 
có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020 -Ề 


01 


Cung cấp, chia sẻ 
thông tin giả mạo, 
thông tin sai sự thật, 
xuyên tạc, vu khống, 
xúc phạm uy tín của 
cơ quan, tổ chức, 
danh dự, nhân phẩm 
của cá nhân 


Cung cấp, chia sẻ Cung cấp, chia sẻ 
thông tin cổ súy các thông tin miêu tả 
hủ tục, mê tín, dị tỉ mỉ hành động 
đoan, dâm ô, đổi chém, giết, tai 
trụy,không phù hợp nạn, kinh dị, rùng 
với thuần phong, 
mỹ tục của dân tộc 


Cung cấp, chia sẻ các tác 
phẩm báo chí, văn học, Cung cấp, chia sẻ 


nghệ thuật, xuất bản h T 
phẩm mà không được sự th: xử ReitVilleil 
đồng ý của chủ thể quyền Si HE) N9 
sở hữu trí tuệ hoặc chưa thể hiện hoặc thể 


được phép lưu hành hoặc hiện không đúng 
đã có quyết định cấm lưu chủ quyền quốc gia 


| hành hoặc tịch thu 


Xử phạt 

20 - 30 

triệu đồng 
Tiết lộ thông tin thuộc 
danh mục bí mật nhà 
nước, bí mật đời tư của cá 
nhân và bí mật khác mà 
chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự 


Biện pháp _. 
khắc phục - 
hậu quả 


Fanpage Facebook: htfps:/wwww.facebook.com/ANNINHMANGHP 


Tham khảo ý kiến của các 
chuyên gia hoặc những 
nguồn tin đáng tin cậy 


BẤY ĐỊNH KIẾN ? 
Nên cân nhắc xem bạn có 
đang thiên vị hay có định 
kiến với đối tượng không ? 


TIN TỨC HAY TRÒ ĐÙA 
Hãy tỉnh táo phân biệt được 
đâu là tin thật, đâu là trò đùa 

của cư dân mạng 


A 


XEM XÉT NGUỒN TIN 


Nghiên cứu trang web bạn 
đang theo dõi thông tin 
liên hệ có rõ ràng ? 


CÁCH NHẬN BIẾT 


TIN GIẢ 


KIỂM TRA TÁC GIẢ 
Kiểm tra xem tác giả 
có đáng tin cậy không 


Kiểm tra các thông tin: hình ảnh, 
đường liên kết,... xem thông tin 
có thật sự hữu ích hay vì 
mục đích nào khác 


ĐỌC TOÀN BỘ 
Tiêu đề có thể giật tít để 
thu hút người đọc 


Cẩn thận với các tin cũ bị đăng 
lại, chưa chắc chúng có liên quan 
đến sự việc hiện tại 


Làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc 
phòng, an ninh quốc gia 


Làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng và 
trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới 
quốc phòng, an ninh quốc gia 


Làm tổn hại nghiêm trọng tới sản xuất, lợi ích công cộng và trật tự, 
an toàn xã hội hoặc làm tổn hại tới quốc phòng, an ninh quốc gia 


Làm tổn hại nghiêm trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích công cộng nhưng không 
làm tổn hại tới trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia 


m= Làm tổn hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
Ệ nhưng không làm tổn hại tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn 
xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia 


NHIỆM VỤ BẢO VỆ HỆ THỐNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG 


Tự xưng là cơ quan chức 
năng (Công an, Viện kiểm 
sát, Tòa án,..) gọi điện thông 
báo điều tra, kiểm tra. 


F4 


Hack hoặc giả mạo thông 
tin Facebook, Zalo, Tiktok, 
Telegram nhắn tin mượn 
tiền hoặc gửi link lạ để đánh 
cắp thông tin tài khoản 
ngân hàng 


sa 5a s 


Tuyển người mẫu nhí: Lợi 
dụng mạng xã hội tiếp cận 
dụ dỗ các bậc phụ huynh có 
con trẻ đăng ký ứng tuyển 
người mẫu nhí. Yêu cầu nạn 


Tuyển cộng tác viên làm 
nhiệm vụ bán hàng kiếm 
tiền online cho các trang, 
App do đối tượng tạo ra 


Lợi dụng việc các nhà 
mạng chuẩn hóa thông tin 
thuê bao, các đối tượng giả 

danh nhà mạng gọi điện 
dọa 'khóa SIM' để lừa đảo 


PHƯƠNG THỨC THỦ ĐOẠN 


s .  ... 


r 


Giả tạo việc chuyển nhầm tiền 
vào tài khoản ngân hàng, lừa 
đảo thông báo trúng thưởng 
yêu cầu chuyển tiền phí làm hồ 
sơ, phí tham gia 


Kêu gọi đầu tư, mua 
bán, giao dịch các loại 
tiền ảo, tiền kỹ thuật số, 
tiền mã hóa trên các sàn 
giao dịch nhị phân (BO) 


nhân đóng nhiều loại phí 


¬x 


Cuộc gọi video DEEPFAKE: các đối 
tượng sử dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo (AI) để tạo ra video giả 
mạo người thân, bạn bè để thực 
hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến 


Đóng giả người nước ngoài 

làm quen và tặng tiền, quà 

sau đó yêu cầu chuyển tiền 
để làm phí dịch vụ 


Lừa đảo cho vay tiền qua 

App lãi suất thấp, yêu cầu 

nạn nhân chuyển tiền phí 
làm hồ sơ 


Các đối tượng đặt tiệc tại các nhà 
hàng kèm theo yêu cầu mua 
thêm rượu, đồ ăn,... và đặt tại nơi 
chúng giới thiệu. Sau đó nhà 
hàng sẽ chuyển tiền đặt hàng và 


bị các đối tượng chiếm đoạt 


Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý. 


KHÔNG chuyển tiền theo yêu cầu của người quen biết trên mạng xã hội khi chưa xác thực thông tin. 


KHÔNG cho mượn, cho thuê, mua bán trái phép các loại giấy tờ cá nhân như: Căn cước công dân, sổ 
hộ khẩu, thẻ ngân hàng,... 


KHÔNG nhấn vào các đường link lạ, tuyệt đối không cung cấp các thông tin tài khoản ngân hàng, 
mật khẩu, mã xác thực (OTP) cho bất kỳ ai biết. 


KHI PHÁT HIỆN các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan 


DẤU HIỆU NHẬN BIẾT 4è. khuôn mặt người gọi THIẾU 
W CẢM XÚC, không tự nhiên 


„- Thời gian gọi thường RẤT 
\ NGẮN, chỉ vài giây 
=_ 


NGẮT MÁY giữa chừng với 
lý do mất sóng, sóng yếu 


\`I ÂM THANH không đồng 
>> ~“ 7z.» ` 2 
nhất với hình ảnh 


Màu da của nhân vật BẤT 
THƯỜNG, ánh sáng và 
bóng đổ kỳ lạ 


.. 
⁄ 


SỨ DUNG ỨNG DỤNG 


(À 


CỔNG AN TP HAI PHÒNG THANH TOÁN TRỨC TUYẾN AN TOÀN 


6 ĐIỀU CẦN BIẾT 
KHI THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 


Cảnh giác với email, tin nhắn „Đăng ký sử dụng dịch 
giả mạo ngân hàng `Ñ #` vụ OTP 


Im] 
Im] 


Sử dụng dịch vụ tin nhắn 


Không tùy ý cung cấp 
chủ động `& 


thông tin tài khoản 
(redit Card Bank Name ngân hàng 


1234 5B7H U12 345B 
0123 


mau" L]]/BD 
Name Surname 


Thay đổi mật khẩu định 
kỳ cho số tài khoản Inter- 
#4: net Banking 


Sử dụng kênh giao dịch 
trực tuyến chính thức 
của ngân hàng ?© 


6 CÁCH NHẬN BIẾT MÁY TÍNH BỊ NHIỄM MÃ ĐỘC 


01 


NGUYÊN NHÂN MÁY TÍNH BỊ NHIỄM MÃ ĐỘC 


CÁCH PHÒNG TRÁNH NHIỄM MÃ ĐỘC TRÊN MÁY TÍNH 


__ Hạn chế truy cập các trang web không được bảo mật. Không nhấp chuột vào bất cứ cửa sổ pop-up 
đáng ngờ nào. 

__ Tuyệt đối không trả lời email, tin nhắn không đáng tin cậy. 

___ Cẩn thận khi tải ứng dụng miễn phí, crack và luôn chú ý những cảnh báo từ Trình duyệt bạn sử dụng. 


LÀM VIỆC TỪ XA AN TOÀN 


10 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI LÀM VIỆC TỪ XA 


MẬT KHẨU MẠNH 


Là mật khẩu có 8 ký tự trở lên trong 
đó bao gồm cả chữ cái, số, chữ viết 
hoa, ký tự đặc biệt 


KÍCH HOẠT TƯỜNG LỬA * 


Cần kích hoạt tường lửa khi thiết 
lập máy tính để làm việc từ xa 


MÃ HÓA & SAO LƯU DỮ LIỆU 


Dữ liệu quan trọng cần được sao 
lưu và mã hóa trước khi sao lưu 


THẬN TRỌNG VỚI THƯ ĐIỆN TỬ 


Khi đọc thư điện tử cần xem kỹ địa 
chỉ người gửi, thận trọng trước khi 


Phòng ANM & PCTP sử 
dụng công nghệ cao 


mở thư, đường link trong thư 
USB, THIẾT BỊ LƯU TRỮ 

GỠ BỎ CHƯƠNG TRÌNH : DI ĐỘNG 
=— Cần trọng, quét virus trước khi 
Gỡ bỏ cácchươngtìnhkhôngcn O.  @ 


kệ — NTK =nKẽ=ẽ=mãrB cắm USB và các thiết bị lưu trữ 
năng cho máy tính 


CẬP NHẬT CÁC PHẦN CẢNH GIÁC LỪA ĐẢO 
MẾM VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH 
Thiết lập cập nhật cập nhật phần mềm tự động mã. a 
hoặc thủ công khi có thông báo cập nhật chzihi RE 
CÀI ĐẶT PHẦN MỀM. 2 MẠNG RIÊNG ẢO (VPN) 
PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC : —— 


Cài đặt sẵn các ứng dụng VPN để 
truy cập vào hệ thống theo chính 
sách bảo mật của tổ chức 


Cài đặt và cập nhật các phần mềm diệt 
virus để đảm bảo an toàn cho máy tính 


Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/ANNINHMANGHP 


CÔNG AN TP HẢI PHÒNG 


MỘT SỐ TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO 


1. Luật An ninh mạng 2018 
2. Luật An toàn thông tin mạng 2015 
3. Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2018 


4. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2002 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật An 
ninh mạng 


5. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ bí mật nhà nước; 

6. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 
chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; 

7. Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 
theo cấp độ; 

8. Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; 


9. Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chỉ tiết và hướng dẫn một 
số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ; 


10. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, 
an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; 

11. Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng 
chống phần mềm độc hại; 


12. Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản 
điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; 


13. Quyết định số 964/QĐ-Ttg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược An toàn, 
An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm 
nhìn 2030; 


14. Quyết định số 77/QĐ-TTg ngày 30/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng Thế 
trận An ninh nhân dân trên không gian mạng”; 


15. Quy định 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết 
lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; 


16. Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực 
hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư. 


Fanpage Facebook: htfps://www.facebook.com/ANNINHMANGHP 


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHỦNG 
TIỂU BAN AN T0ÀN, AN NINH MẠNG 


HỘI NGHỊ 


H1)/3)81,11)/3)7 QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ 
CÔNG TÁC BẢO ĐẲM AN T0ÀN, AN NINH MẠNG VÀ 
DIỄN TẬP VỀ PHÒNG, GHỮNG TẤN, DŨNG MẠNG 


= TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HAI PHÙNG 


Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy định về công tác bảo đảm An toàn, an ninh mạng và 
Diễn tập về phòng, chống tấn công mạng trên địa bàn thành phố năm 2022 


Á k Á+ “Ấ b “4 


Hội thảo Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2022 


